Mẹ - Qua ca dao 


Trần Phỏng Diều 


Chào mừng các bạn đón đọc đầu sách từ dự án sách cho 
thiết bị di động 

Nguồn: http://vnthuquan.net 

Phát hành: Nguyễn Kim Vỹ. 





Mục lục 


Mẹ - Qua ca dao 





Trần Phỏng Diều 
Mẹ - Qua ca dao 


Ca dao về mẹ là một trong những mảng độc đáo trong kho 
tàng văn học dân gian Việt Nam. Nó phản ánh tình cảm 
thiêng liêng cao quý nhưng lại rất gần gũi giữa cuộc sống 
đời thường. Nó đi vào lòng người một cách nhẹ nhàng, êm ái 
nhưng đọng lại rất sâu và rất lâu. 


Trong cuộc đời của mỗi chúng ta, từ lúc sinh ra và lớn lên ai 
mà không có mẹ và ai mà không cần có mẹ. Chính vì có mẹ 
ta mới có một tuổi thơ ngọt ngào và khôn lớn nên người. 
Tình mẹ là một tình yêu thiêng liêng, cao cả không gì thay 
thế được, chỉ có mẹ mới chịu đựng được bao nỗi nhọc nhăn, 
lao tâm lao lực với con. Những tháng cưu mang là những 
tháng ngày mẹ phải vất vả, ăn không ngon, ngủ không yên, 
đi đứng khó khăn, nhưng mẹ vẫn cảm thấy vui vì mẹ biết 
rằng rồi đây mẹ sẽ có con- một niềm vui lớn không gì đánh 
đổi được. Cho đến lúc con được sinh ra và lớn lên, cũng là 
nỗi vất vả, khó khăn của mẹ chất chồng. Mẹ vui cùng những 
bước đi chập chững của con, mẹ đau lòng mỗi khi con vấp 
ngã, mớm cho con từng ngụm nước, muỗng cơm, mỗi bước 
đi của con đều có mẹ dắt dìu, nâng đỡ... Thế là con lớn lên 
từ đôi tay ấm nồng của mẹ, từ dòng sữa ngọt ngào, từ tình 
yêu thương bao la của mẹ... Ôi! lòng mẹ thật cao đẹp làm 
sao! Trong dòng đời xuôi ngược, trong những lo toan của 
cuộc đời, đôi khi con quên mẹ, con bận bịu với cuộc sống, 


với chén cơm, manh áo, bận tâm với những cái tủn mủn, 
nhỏ nhặt, nhưng con chưa bao giờ bận bịu với mẹ, để rồi 
một ngày nào đó con thất bại giữa cuộc đời, con lại về với 
mẹ, lại nhớ về công ơn của mẹ: 

Ngồi buồn nhớ mẹ ta xưa 

Miệng nhai cơm búng, lưỡi lừa cá xương. 

Ngày xưa mẹ là thế, bao đau khổ của cuộc đời, mọi khó 
khăn của cuộc sống mẹ đều gánh lấy, mẹ chỉ mong sao cho 
con được vui, được trưởng thành: cơm dù khô dù nhão vẫn 
nhai nhuyễn, lừa xương lừa sóc bỏ ra để có búng cơm ngọt 
ngào mớm cho con. Ôi! búng cơm ngày nào sao con không 
nghĩ được, bây giờ hóa ra rất lớn lao, lớn lao ở cái tình mẹ 
mà giờ đây dường như nó còn nghèn nghẹn ở cuống họng 
của con. Cuộc sống của con bây giờ có lẽ đã hơn trước, 
không phải chịu cảnh cơ hàn như cuộc sống của mẹ ngày 
nào. Con lại nhớ đến mẹ, muốn phụng dưỡng mẹ, muốn bù 
đắp lại bao tháng ngày khổ cực của mẹ, nhưng mẹ đã không 
còn, mẹ không thể chia sẻ cùng con những món ngon ngày 
xưa mẹ không có, có chăng những lúc con dâng cúng mẹ, 
cầu mong mẹ về đây cùng con san sẻ, và con lại cầu 
nguyện để mẹ được bình yên nơi ấy, linh hồn mẹ được siêu 
thoát, để rồi con xin mẹ phù hộ cho con được bình an hạnh 
phúc... 

Mẹ già như chuối ba hương 

Như xôi nếp mật như đường mía lau. 

Thật ra con đã biết được cái ngày khắc nghiệt này, nên con 
lo sợ mẹ bỏ con, con thầm mong cho mẹ luôn luôn được 
khỏe mạnh, được yên vui, nhưng cuộc sống có quy luật 


riêng của nó, do đó con không cưỡng lại được, mẹ phải già 
và thật sự bây giờ mẹ đã già. Mẹ đi không nổi, phải vịn vào 
tường, phải bám thanh giường mà đi. Nhưng với con, mẹ 
vẫn khỏe, vẫn là chỗ dựa. Trên mỗi bước con đi trong cuộc 
đời đều có mẹ, phải vịn mẹ mới mong khỏi vấp ngã. Dù con 
bao nhiêu tuổi đi nữa, với mẹ con vẫn là đứa trẻ lên ba, phải 
tập tễnh vào đời dưới đôi tay dìu dắt của mẹ. Nhưng ông trời 
thật khắc nghiệt, không để con mãi mãi được gần mẹ, nên 
con phải đi, tự tìm hạnh phúc của riêng con, bỏ lại mẹ già 
không ai chăm sóc: 

Đi đầu mà bỏ mẹ già 

Gối nghiêng ai sửa, kỷ trà ai nâng? 

Quả là đau xót quá phải không? Tấm lòng cao sâu của mẹ 
ngày nào chưa được đền đáp, mẹ cưu mang cho đến ngày 
lọt lòng, lại chăm chăm từng bước con đi, biết bao gian 
truân phải không mẹ? Giờ đây mẹ đã già yếu rồi không ai 
nương tựa, con vì cuộc sống mà phải xa mẹ để mẹ cô đơn 
trong tuổi già, đến nỗi mẹ nằm “gối nghiêng” không ai sửa 
và một chung trà cũng chẳng có ai dâng cho mẹ. Con nghe 
như bên tai con văng vắng lời trách móc của mẹ, tuy nhẹ 
mà đau. Mẹ ơi, con không bao giờ quên ơn của mẹ, hình ảnh 
mẹ đã tạc vào ngày tháng thành con, con nhớ như in hình 
bóng mẹ, cái mùi rơm rạ lẫn mùi bùn hòa trộn mồ hôi trên 
vai áo mẹ đêm đêm vẫn theo con vào giấc mơ, những sợi 
tóc ngả màu của mẹ như quyện chặt vào đời con, làm sao 
con quên được khi con mang tình mẹ rong chơi suốt cả tuổi 
thơ vẫn chưa tìm cách để trả ơn mẹ. Con tự biết ơn mẹ như 
trời biển làm sao mà trả được, nhưng ít nhiều con cũng cố 


gắng, dù chỉ một phần rất nhỏ, rất nhỏ cho mẹ: 

Đói lòng ăn hột chà là 

Để cơm nuôi mẹ, mẹ già yếu răng. 

Con chỉ làm được có thế, nhường cơm cho mẹ hầu mong 
đáp lại một phần công lao trời biển của mẹ, dù con có đói, 
có thiếu ăn, phải ăn “hột chà là” con vẫn cảm thấy vui khi 
mà được nhường cơm cho mẹ. Bởi con biết mẹ đã già, răng 
mẹ đã yếu nên con nhường cơm cho mẹ. Có lẽ mẹ sẽ không 
nỡ ăn, vì thương con mà mẹ không nỡ, mẹ vẫn như ngày 
nào: Thà chịu đói, chịu khổ để con được sung sướng. Nhưng 
mẹ ơi, hãy vì chút lòng hiếu thảo của con mà ăn cơm. Nếu 
không, một ngày nào đó con sẽ mất mẹ, sẽ không lo được 
cho mẹ. Con không thể có cuộc sống sung sướng để mẹ an 
hưởng tuổi già, con chỉ có tấm lòng, một tấm lòng rất nhỏ 
được sinh ra từ tấm lòng lớn của mẹ. Con không thấy tóc mẹ 
đã đen trở lại như thời con gái, nhưng dường như những sợi 
bạc đã ngừng rụng xuống: 

Mẹ già như mít chín cây 

Gió đông cũng sợ, gió tây cũng buồn. 

Con mong tóc mẹ đừng bạc thêm, đừng rụng xuống nữa mà 
quặn lòng con. Càng già mẹ càng yếu thì con lại càng lo, lo 
một ngày không còn mẹ, cuộc đời con rồi sẽ ra sao? Mẹ như 
một dải khói giữa trời theo cuộc đời tan biến thì con sẽ đơn 
côi. Tình thương mẹ càng về già càng tỏa hương thơm ngát 
thì con càng lo sợ vì con đã hiểu được trái tim yêu thương 
của mẹ: 

Mẹ ơi đừng đánh con đau 

Để con bắt ốc hái rau mẹ nhờ. 


Cuộc sống dẫu có làm chai sạn bàn tay mẹ cũng không thể 
làm bớt đi một chút tình thương con trong trái tim người mẹ. 
Một lằn roi mẹ vụt xuống cho con khôn lớn là bao đêm mẹ 
khóc lặng thầm. Nhờ lằn roi mẹ mà con biết bắt ốc, hái rau. 
Nhờ lằn roi mẹ mà con biết sống giữa cuộc đời. Từ lằn roi ấy 
con đã lớn lên, lớn lên từ tình thương của mẹ. Thế nhưng, 
cuộc đời luôn là những ngã rễ phức tạp mà con người khó 
tránh được, để rồi con phải xa mẹ, theo chồng: 

Ghe bầu trở lái về đông 

Con gái theo chồng bỏ mẹ ai nuôi? 

Câu hỏi như lời trách móc nhưng ẩn chứa trong đó cả tình 
thương. Con theo chồng mẹ sẽ vất vả hơn trong cuộc sống, 
nhưng đổi lại con đã được hạnh phúc. Tương lai con đang 
chờ phía trước, mẹ sẽ thành đôi cánh giúp ước mơ con bay 
lên. Mai này con làm mẹ, con sẽ hiểu hết tình mẹ như mẹ đã 
trao hết cho con. Dù xa mẹ nhưng con vẫn luôn nhớ về mẹ: 
Chiều chiều ra đứng ngõ sau 

Trông về quê mẹ ruột đau chín chiều. 

Theo chồng dẫu được hạnh phúc nhưng con vẫn không quên 
mẹ. Sau những ngày tất bật của cuộc sống con được thanh 
thản, con lại nhớ về mẹ. Con tựa cửa trông về quê mẹ, nơi 
mà con sống trọn tuổi thơ êm đềm của mình. Nơi mà con có 
một người mẹ cao cả, lúc nào cũng bận bịu vì con, lo cho 
con từng giấc ngủ, bước đi, dạy cho con lẽ phải cuộc đời... 
Giờ đây, con không ở bên cạnh mẹ, chắc mẹ buồn lắm, cô 
đơn lắm. Ai sẽ lo cho mẹ ở tuổi xế chiều? Con thì lại ở xa 
mẹ, nghĩ đến đó mà lòng con thắt lại, ruột con đau “chín 
chiều”. Chiều chiều và chiều! Cái khoảng cách ấy luôn bám 


vào con như một hình dáng mà mẹ đã sinh ra. Con cảm thấy 
buồn, cảm thấy nhớ mẹ, bởi có buồn nào dày hơn nỗi buồn 
“sinh ly tử biệt” ? 

Có rất nhiều bài thơ viết về mẹ, rất nhiều bài hát viết về mẹ 
nhưng có lẽ đặc sắc hơn hết là ca dao về mẹ. Ca dao về mẹ 
đã nâng niu những tình mẫu tử cao quý nhất của con người, 
giúp con người cảm nhận được một thứ tình cảm thiêng 
liêng không gì thay thế được. Ca dao về mẹ dẫn ta đi như 
dẫn người con bé bỏng, rất ngoan. Đọc ca dao về mẹ, chúng 
ta như qua được chiều dài của tình cảm con người. Ở đó, ta 
đã vui buồn với nhau về tình mẫu tử. Những câu ca dao về 
mẹ như khép lại giùm chúng ta sự bon chen danh lợi của 
cuộc sống để hướng vào thế giới tình người. 


Nguồn: http://vnthuquan.net 
Phát hành: Nguyễn Kim Vỹ. 


Nguồn: Báo Điện tử Cần Thơ 
Được bạn: Ct.Ly đưa lên 
vào ngày: 6 tháng 4 năm 2007 


